CHÔNG CHỦ NGHĨA TỰ DO 


(Ngày 7 tháng 9 năm 1937) 


Chúng ta chủ trương đầu tranh tư tưởng mộ 
cực, bởi vì đó là vũ khí để đạt tới sự đoàn kết trong Đẳng và 
trong các đoàn thể cách mạng, để có lợi cho chiên đầu. Mỗi 
đẳng viên cộng sản và mỗi phần tử cách mạng phải nằm lầy vũ 
khí đó. 

Nhưng chủ nghĩa tự do thủ tiêu đâu tranh tư tưởng, chù 
trương hòa bình vô nguyên tắc, kêt quả là đẻ ra những tắc phong 
hủ bại, thâp hèn, khiên cho một sồ tổ chức và một sồ cả nhân 
trong Đảng và các đoàn thể cách mạng trở nên hù hóa về mặt 
chính trị. 

Chủ nghĩa tự do có nhiều biểu hiện. 

Vì là người quen, đồng hương, bạn học, bạn trì kỳ, người 
thân yêu, bạn đồng nghiệp cũ, cầp dưới cũ, nên tuy biềt rõ là 
sai cũng không tranh luận về nguyên tắc với họ, mà cử để mặc, 
đặng giữ hòa bình thân mật. Hay là chỉ nói hời hợt một thôi, 
không giải quyềt triệt để, để khỏi mầt lòng nhau. Kềt quả là 
có hại cho đoàn thể, cũng có hại cho cá nhân. Đó là biều hiện 
thứ nhất. 

39 


Phê bình sau lưng một cách vô trách nhiệm, không tích 
cực đề đạt ý kiền với tổ chức, “Trước mặt không nói, xoi bói 
sau lưng; lúc họp không nói, họp xong thì nói lung tung. Trong 
đầu óc không có nguyên tắc sinh hoạt tập thể, mà chỉ tự do 
bừa bài, Đó là biêu hiện thứ hai. 

Việc không liên quan đến mình thì gác xó; biết rõ là sai 
song ít nói là hơn; khôn khéo giữ lây mình, côt khỏi phạm lỗi 
là được. - Đó là biểu hiện thứ ba. 

Không phục tùng mệnh lệnh, coi ý kiên cá nhân trên hêt; 
chỉ muồn tổ chức chiêu cô, không muôn tuân theo kỷ luật của 
tổ chức, Đó là biêu hiện thứ tư. 

Không phải là đâu tranh và tranh luận với những ý kiên 
không đúng đắn đề đi tới đoàn kêt, tiên bộ và làm tôt công việc, 
mà là đả kích cá nhân, gây gỗ, trút hờn riêng và để trả thù. Đó 
là biều hiện thứ năm. 

Nghe thầy những dư luận không đúng đắn cũng không tranh 
cãi; thậm chí nghe thây những câu nói của phần tử phản cách 
mạng cũng không báo cáo, cứ điểm nhiên coi như không có việc 
gì xảy ra. Đó là biểu hiện thứ sáu. 

Gặp quần chúng không tuyên truyền, không cô động, không 
nói chuyện, không điều tra, không hỏi han, không quan tâm tới 
những nỗi đau buồn của họ, dửng dưng phó mặc, quên rằng mình 
là một người đẳng viên cộng sản, coi người đẳng viên cộng sản 
cũng như một quản chúng bình thường. Đó là biểu hiện 
thứ bảy. 

Thây những hành động có hại đền lợi ích của quần chúng, 
cũng không tức giận, không khuyên răn, không ngăn chặn, không 
giải thích, cứ làm ngơ bŠ mặc. Đó là biểu hiện thứ tám, 


CHÔNG CHỦ NGHĨA TỰ DO 4 


Làm việc không cần thận, không có kê hoạch và phương 
hướng nhât định, qua loa xong chuyện, tới đâu hay đó, làm 
sư ngày nào gõ mõ ngày ây. Đó là biểu hiện thứ chín. 

Tự cho mình là có công với cách mạng, lên mặt công thần, 
việc lớn làm không nổi, việc nhỏ lại không muôn làm, làm 
việc thì tùy tiện, học tập thì biêng nhác. Đó là biểu hiện thứ 
tTnƯời. 

Mình có sai lầm, đã biêt mà không muôn sửa chữa, có thái 
độ tự do chủ nghĩa với bản thân mình. Đó là biểu hiện thứ 
tnười một, 

Còn có thể nêu ra một sô nữa, nhưng chủ yêu có 11 thứ biểu 
hiện kê trên. 

Tât cả những cái đó đều là những biểu hiện của chủ nghĩa 
tự do. 

Trong tổ chức tập thẻ cách mạng, chủ nghĩa tự do rât có 
hại Nó là một thứ chât ăn mòn, làm chó đoàn kêt rời rạc, 
quan hệ lỏng lẻo, công tác tiêu cực, ý kiên bât đồng. Nó làm 
cho hàng ngũ cách mạng mât sự chặt chẽ về tổ chức và kỷ luật, 
chính sách không quán triệt được đên cùng, tổ chức của Đảng 
xa rời quần chúng do Đảng lãnh đạo. Đây là một khuynh hướng - 
tât xÂu. 

Nguồn gôc của chủ nghĩa tự do là ở tính tự tư tự lợi của 
giai cầp tiêu tư sản, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, đẻ lợi ích 
cách mạng xuông hàng thứ hai, do đó đẻ ra chủ nghĩa tự do về 
các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. 

Những người tự do chủ nghĩa coi nguyên tắc của chù nghĩa 
Mác như giáo điều trừu tượng. Họ tán thành chà nghĩa Mặc, 


—_— 


42 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG 


——— 


nhưng không muôn làm theo hoặc không muôn làm theo hoàn 
toàn, không muôn thay thê chủ nghĩa tự do của mình bằng chủ 
nghĩa Mác. Những người ây vừa có chủ nghĩa Mác vừa có 
chủ nghĩa tự do: họ nói thì theo chủ nghĩa Mác, làm thì theo 


chủ nghĩa tự do; đôi với người khác thì dùng chủ nghĩa Mác, 
đôi với mình thì dùng chủ nghĩa tự do. Hai món hàng đó họ 
đều có cả, món nào có tác dụng của món ây. Đây là phương 
pháp tư tưởng của một sô người. : 

Chủ nghĩa tự do là một biêu hiện của chủ nghĩa cơ hội, nó 
hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa Mác. Nó là một sự tiêu 
cực, về khách quan, nó có tác đụng giúp đỡ kẻ thù, vì thê kẻ 
thù hoan nghênh sự tôn tại của chủ nghĩa tự do trong nội bộ 


chúng ta. Tính chât của chủ nghĩa tự do là như vậy, cho nên 


không thẻ để cho nó có một chỗ đứng nào trong hàng ngũ cách 


mạng. _ | 

Chúng ta phải dùng tính thần tích cực của chủ nghĩa Mác 
để khắc phục chủ nghĩa tự do tiêu cực. Một đảng viên cộng sản 
phải có tâm lòng thẳng thắn, trung thực, tích cực, coi lợi ích của 
cách mạng còn quý hơn tính mạng của mình, đem lợi ích cá 
nhân phục tùng lợi ích cách mạng; bât kỳ lúc nào và ở đâu, 
cũng giữ vững nguyên tắc đúng đẳn, đầu tranh không mệt mỏi 
với tât cả những tư tưởng và hành vi sai lầm đẻ củng cô sinh 
hoạt tập thể của Đảng, củng cô môi liên hệ giữa Đảng và quần 
chúng; phải quan tâm đên Đảng và quần chúng nhiều hơn quan 
tâm đên cá nhân mình; quan tâm đên người khác nhiều hơn 
quan tâm đên bản thân mình. Có như thê mới xứng đáng là 


một đảng viên cộng sản. 


"2PH0,2feesrv 


CHÔỒNG CHỦ NGHĨA TỰ DO 43 


Tầt cả những đẳng viên cộng sản trung thành, thắng thắn, 
tích cực, chính trực hãy đoàn kết lại, phản đôi khuynh hướng 
tự do chủ nghĩa của một số người, làm cho họ trở lại hướng 
đúng đần, - Đây là một trong những nhiệm vụ trên mặt trận tư 
tưởng, 


